PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


SỐ TẠY 
THỰC HÀÃNH 
THIÊN ĐỊNH 


TÁC GIẢ: SƯ THANH MINH 
TRỤ TRÌ:CHÙA PHÚC MINH 


Địa chỉ: Thôn La Nguyễn, xã Minh 
Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 


MỤC LỤC 


TỔNG QUAN VỀ THIỀN ĐỊNH.............. 4 
THIỀN NIỆM HƠI THỞ....................--- 9 
THIỀN 32. THÂN PHẦN.....................-- 47 
THIÊN BỘ XƯỞNG (ác0 0041602222156 s8 
TU TẬP ĐỊNH TRÊN 10 BIẾN XỨ (KASINA) 
1. BIẾN XỨ MÀU TRẮNG.................. .. 6O 
z. BIẾN XỨ MÀU VÀNG ........................ 63 
3, BIỂN XU TU áetuigdie0ià6iyd060a664640 64 
4. BIẾN XỨ ĐEN............... .---- c<scccs<sc¿ 65 
s. BIẾN XỨ ĐẤT .....................----- + c+<< ca 66 
6. BIẾN XỨ NƯỚC ...................... ---  -- 68 
7. BIỂN XU HỮA¿á470054/46si02a630660/4ãsg 68 
8, BIẾN X G TỔ o0 x2 ả404605464(A4 68a, 69 
ọ. BIẾN XỨ ÁNH SÁNG.................... .-- 69 


1o. BIẾN XỨ HƯ KHÔNG.................... 7O 


TỨ THIỀN VÔ SẮC GIỚI 


1. KHÔNG VÔ BIÊN XỨ .....................- VÉ? 
Z, THỊ]? VŨ TH TN 2 cuoi sevdeuevesoaa 74 
3 VÕ Ố HD SĨ s00, t6i6xis6tc26680 0á 75 
4. PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ......76 


TU TẬP THIỀN BẢO HỘ 


1Í THIÊN TẠM TỪ ccitvs6ássxxsGaG0Lxe, 79 
I.II. THIỂN TÂM BI.................-.-- ------- 8o 
I.III. THIỀN TÂM HỈ.....................--- -- 91 
I.IV. THIÊN TÂM XẢ......................---- - 92 
II. THIỀN QUÁN TỬ THI....................... -- 95 
II. THIỀN NIỆM SỰ CHẾT ................. 96 


IV. THIỀN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT............ 98 


TỔNG QUAN VỀ THIỀN ĐỊNH 


Đức Phật dạy hai phương pháp thiền cần 
phải được tu tập để đi đến giải thoát 
chứng ngộ Niết Bàn, đó là thiền chỉ và 
thiền quán. 

Một hành giả có thể tu tập thiển chỉ 
Samatha trước rồi sau đó dùng chính 
năng lực của các tầng thiền đó làm nền 
tảng để tu tập thiền tuệ. VỊ ấy được gọi là 
chỉ thừa hành giả. 

Một hành giả cũng có thể tu tập trực tiếp 
vào thiền tuệ, không trải qua quá trình 
tu tập thiền định. VỊ ấy được gọi là thuần 
quán hành giả. 

Cả hai phương pháp đều có thể đi đến 
đoạn trừ phiền não chứng ngộ Niết Bàn. 
Tuy nhiên một hành giả nên tu tập cả hai 
loại thiền chi và thiền quán vì vị ấy sẽ 
được trải nghiệm những trạng thái tâm 


4 


linh cao thượng và thù thắng hơn. Cuốn 
sách nhỏ này nói về phương pháp thực 
hành một số pháp thiền định căn bản 
của Phật giáo Nguyên Thủy. Khi thực 
hành thành công pháp môn thiền định 
rồi, hành giả sẽ có một nền tảng vững 
chắc để bước vào con đường thực hành 
thiền minh sát, để hướng đến sự giác 
ngộ các sự thật và giải thoát khổ đau. 
Thiền chi, hay còn được gọi là thiền định, 
là sự tập trung tâm trên một đề mục, sự 
chuyên tâm và nhất tâm liên tục trên đề 
mục ấy cho đến khi nào xuất hiện định 
tướng nimitta, rồi tiếp tục phát triển 
định tâm cho đến khi đạt đến định cận 
hành hoặc định an chỉ. Trong số 4o đề 
mục thiền định của Phật giáo Nguyên 
thủy, có 1o đề mục hành giả chỉ có thể đạt 
đến cận định, äó là: 


- _ Thiền niệm Phật; 

„Thiền niệm Pháp; 

‹ Thiền niệm Tăng; 

- Thiền niệm giới; 

- _ Thiền niệm thí; 

‹ _ Thiền niệm Thiên; 

‹ _ Thiền niệm sự chết; 

- _ Thiền niệm Niết Bàn; 

‹ồ Thiền tứ đại; 

‹ _ Thiền quán vật thực bất tịnh. 


Những đề mục có thể đạt đến sơ thiên Là: 
‹ 1O pháp quán tử thi bất tịnh; 
‹ _ Thiền thân hành niệm (32 thân phần). 


Những đề mục có thể chứng đắc tam thiên là: 
‹ Thiền tâm từ; 
‹ Thiền tâm bị; 
‹ Thiền tâm hỷ. 


Những đê mục có thể chứng đắc tứ thiển là: 

- Thiền tâm xả; 

‹ _ Thiền niệm hơi thở; 

‹ _1O biến xứ - kasina (Đất - Nước - Lửa — 
Gió - Đen - Vàng - Đỏ - Trắng - Ánh 
sáng - Hư không). 


Bốn đê mục vô sắc giới là: 

‹ _ Không vô biên xứ; 

‹ _ Thức vô biên xứ; 

-Ổ Vô sởhữu xứ; 

‹ _ Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Hành giả muốn khởi sự tu tập thiền thì 
trước tiên phải lựa chọn cho mình một 
đề mục thiền thích hợp trong số các đề 
mục thiền này. 

Ví dụ như một hành giả có tánh sân 
nhiều thì có thể khởi đầu tu tập với thiền 


7 


tâm từ. Một hành giả có tánh tham dục 
nhiều thì nên khởi đầu với thiền quán 
bất tịnh về xác chết hoặc thiền thân hành 
niệm quán bất tịnh trên 32 thân phần. 
Một hành giả có nhiều tín tâm thì tu tập 
thiền niệm Phật. Một hành giả có tuệ 
nhạy bén thì tu tập thiển tứ đại. Một 
hành giả nhiều tạp niệm thì nên bắt đầu 
với thiền niệm hơi thở. 


THIỀN NIỆM HƠI THỞ 


Thiền niệm hơi thở có tính phổ quát nhất 
đối với mọi căn cơ và nó có tính chất phổ 
thông nhất đối với các hành giả Phật 
giáo trên thế giới. Vì vậy khi đến với các 
trung tâm thiền, hành giả thường được 
hướng dẫn thực hành thiền hơi thở trước 
tiên. 

Thiền niệm hơi thở được Đức Phật đề cập 
đến trong nhiều bài kinh Nikaya, như 
trong bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật 
đạy rằng: 

“Này các Tỷ hheo, ở đây Tỷ kheo đi đến khu 
rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà 
trống, và ngôi kiết già lưng thăng, an trú 
chánh niệm trước mặt. 


9 


Tỉnh giác vị ấy thở vô, tỉnh giác vị ấy thở ra. 
Thở vô đài vị ấy tuệ tri tôi thở vô đài; 
Hay thở ra dài, vị ấy tuệ trì tôi thở ra đài; 
Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri tôi thở vô ngắn; 
Hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ trị tôi thở ra ngăn. 
Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô vị ấy tập; 
Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. 
An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô vị ấy tập; 
An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra vị ấy tập. 
Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống 
quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay vị 
ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay 
sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân. Có thân đây, vị 
ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước vật 
gì ở trên đời”. 

1O 


1. Nhận biết hơi thở vào ra: 

Có ba vị trí cho hành giả để tâm là: da ở 
cửa mũi, da ở chóp mũi, da ở môi trên. 
Hành giả phải chọn một trong ba điểm 
ấy để làm điểm tựa cho sự nhận biết hơi 
thở được dễ dàng. 

Với điểm xúc chạm ở vùng cửa mũi, khi 
hơi thở vào ra sẽ có sự tiếp xúc với điểm 
xúc chạm này, hành giả sẽ dễ dàng nhận 
thấy hơi thở. Để tâm ở điểm xúc chạm 
đồng thời ghi nhận hơi thở vào ra, nhưng 
hành giả không nên để cho tâm theo hơi 
thở đi sâu vào trong mũi, đi xuống ngực 
hay xuống bụng. Hành giả cũng không 
được để tâm đi theo hơi thở ra quá xa 
khỏi điểm xúc chạm. Hành giả chi nên 
nhận biết hơi thở ở ngay cửa mũi ấy mà 
thôi. Điều này cũng tương tự như để tâm 
ở chóp mũi và môi trên. 


11 


Hành giả cứ duy trì sự nhận biết hơi thở 
vào ra như vậy trong suốt thời gian hành 
thiền, khi đi kinh hành và trong mọi oal 
nghi đi, đứng, nằm, ngồi khác. Sự tu tập 
được duy trì miên mật, không gián đoạn 
cho đến khi tâm trở nên nhu nhuyễn, 
thiện xảo, thuần thục và hợp nhất với hơi 
thở thì định tướng (nimitta) có thể xuất 
hiện. 

Lúc đầu hành giả sẽ thấy hơi thở có màu 
xám như khói. Nếu vẫn giữ được tâm 
một cách bình thân và ổn định trên hơi 
thở thì không bao lâu sau màu xám như 
khói ấy sẽ trở nên trắng như bông gòn. 
Nếu hành giả vẫn giữ tâm thiền ổn định 
trên hơi thở thì màu trắng ấy sẽ trở nên 
rực sáng và tỏa chiếu. Hành giả cần lưu ý 
rằng, dù ánh sáng có thể xuất hiện như 
vậy nhưng ta không được vội chuyển tâm 


12 


sang quan sát ánh sáng mà vẫn phải để 
tâm nhận biết hơi thở vào ra để cho ánh 
sáng ấy càng lúc càng tỏa sáng rực rỡ và 
mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu như trong 
trường hợp nimitta vẫn không xuất hiện 
thì hành giả chuyển sang nhận biết hơi 
thở dài, ngắn. 


2. Nhận biết hơi thở dài, ngắn: 

Thở vô đài, vị ấy tuệ tri tôi thở vô dài; 

Hay thở ra dài, vị ấy tuệ trì tôi thở ra dài; 
Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri tôi thở vô ngắn; 
Hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri tôi thở ra ngắn. 
Vẫn để tâm ở một điểm xúc chạm, chóp 
mũi hoặc môi trên, rồi hành giả nhận biết 
hơi thở đang đi vào, đi ra, có khi dài, có 
khi ngắn. Đó là vì khoảng thời gian của 
hơi thở vào ra có khi nhanh khi chậm, 
khi thô khi tế không đồng đều. Tập 


13 


trung, chú ý quan sát, hành giả sẽ nhận 
biết được hơi thở vào ra có khi ngắn, có 
khi dài. 

Duy trì định tâm trên hơi thở một cách 
an ổn và đều đặn như vậy trong mỗi thời 
ngồi từ một giờ đến hai giờ hoặc càng lâu 
càng tốt. Khi ấy, nimitta tướng có thể 
xuất hiện. Nếu nimitta xuất hiện, hành 
giả vẫn cứ tiếp tục chú tâm vào hơi thở 
để cho tướng ấy càng lúc càng trở nên 
mạnh mẽ và vững chắc. Nếu định tướng 
chưa xuất hiện thì hành giả có thể 
chuyển sang nhận biết toàn thân hơi 
thở. 


3. Nhận biết toàn thân hơi thở: 


“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. 
Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập”. 


14 


Mỗi hơi thở vào hay ra đều có ba giai 
đoạn là giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và 
giai đoạn cuối. Vì có sự tỉnh giác được 
tăng cường để quan sát hơi thở vào ra 
một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối, nên 
được gọi là cảm giác toàn thân hơi thở. 
Cứ tu tập như vậy trong mỗi thời ngồi 
cho đến khi tâm được thuần thục, tạp 
niệm lắng xuống, tâm không còn đi lang 
thang sang các đối tượng khác thì 
nimitta tướng có thể xuất hiện. Cũng 
như trước, hành giả không nên chuyển 
tâm sang ánh sáng vội, mà vẫn duy trì sự 
nhận biết hơi thở thì ánh sáng ấy sẽ được 
ổn định và phát triển. 


4. Nhận biết hơi thở vào ra an tịnh: 
*n tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. 
An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập”. 


15 


Khi chánh niệm được duy trì liên tục 
trên đối tượng thì vọng tâm càng lúc 
càng giảm dần, tâm nhận biết đối tượng 
càng lúc càng chuyên nhất hơn và hơi thở 
cũng tự động trở nên nhẹ nhàng và an 
tịnh hơn. Lúc này, hành giả vẫn quan sát 
hơi thở vào ra, ngắn dài hoặc toàn thân 
hơi thở của hơi thở vi tế đó. 

Trong khi hành thiền trên hơi thở, hành 
giả cũng không nên niệm đến các khái 
niệm như “vào-ra”, “đài-ngắn”, “toàn thân” 
hay “an tịnh”. Hành giả chỉ cần hiểu được 
tính chất của nó rồi giữ vững định tâm 
trên hơi thở là được. 

Nimitta tướng có thể xuất hiện ở bất cứ 
giai đoạn nào khi mà tâm hành giả được 
khéo duy trì định tính trên hơi thở. Khi 
thấy nó lần đầu tiên hành giả không nên 
quá phấn chấn, thích thú hay sợ hãi 


16 


khiến cho tâm bị dao động. Tâm dao 
động thì định tướng ấy sẽ không tồn tại 
lâu được. Nếu hành giả vẫn định tĩnh 
duy trì định tâm đều đặn trên hơi thở, 
nimitta ấy sẽ càng trở nên rực sáng hơn 
rồi hòa nhập làm một với hơi thở. Lúc ấy, 
hành giả sẽ thành công. 


Đếm hơi thở: 

Có thêm một phương pháp khác cho việc 
tu tập niệm hơi thở, đó là đếm hơi thở. 
Phương pháp này dành cho người có quá 
nhiều tạp niệm, nhất là đối với một số 
hành giả mới bắt đầu tu tập có tâm còn 
nhiều vọng tưởng thô tháo thì áp dụng 
phương pháp đếm hơi thở vào ra: 

‹_ Khi hơi thở đi vào đi ra, đếm 1; 

‹_ Khi hơi thở đi vào đi ra, đếm 2; 


17 


Đếm theo cách như vậy cho đến 1o thì 
quay trở lại đếm từ 1 đến 1o như trước. 
Cứ duy trì định tâm trên hơi thở như vậy 
trong suốt thời ngồi thiển và mọi oai 
nghi khác cho đến khi các vọng tưởng 
giảm dần, việc tu tập tiến bộ hơn thì 
hành giả nên chuyển sang các phương 
pháp nhận biết hơi thở khác như đã trình 
bày ở trên. 


5s. Nimitta (Định tướng): 

Muốn chứng đắc được thiền thì hành giả 
nhất định phải phát khởi được nimitta 
(định tướng). Đó là ấn chứng của thiền 
định. Có nimitta thì hành giả mới phát 
triển được định tâm vào đến các tầng 
thiền và an trú trong các tầng thiền đó. 
Trong Tăng Chi Bộ Kinh, phẩm Ánh Sáng, 
Đức Phật dạy rằng: “Này các T) kheo, có bốn 

18 


loại hào quang này: Hào quang của mặt trời, 
hào quang của mặt trăng, hào quang của lửa 
và hào quang của trí tuệ. Trong bốn loại hào 
quang ấy thì hào quang của trí tuệ là thù 
thăng hơn cả. Và này các Tỳ kheo, có bốn loại 
ánh sáng này: Ánh sáng của mặt trời, ánh 
sáng của mặt trăng, ánh sáng của ngọn lửa 
và ánh sáng của trí tuệ. Trong bốn loại ánh 
sáng ấy thì ánh sáng của trí tuệ là thù thẳng 
hơn cả.” 

Khi tâm đã được khéo tu tập, an trú vững 
chắc trên bất cứ một đề mục thiền nào 
thì cũng đều tỏa ra một loại ánh sáng. 
Đó là một nhóm tổng hợp sắc do tâm 
sinh. Nó có đủ tám yếu tố là: Đất, nước, 
lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất. Hành 
giả sẽ phân biệt được các loại sắc này ở 
giai đoạn hành thiền tứ đại và phân biệt 
sắc pháp. Vì tâm thiền định tính không 


19 


có cấu uế, nên nó tạo ra các nhóm sắc 
trong sáng. Và vì trong các nhóm sắc có 
yếu tố hỏa đại và có màu sắc nên nó có 
ánh sáng. Ánh sáng ấy được gọi là nimitta 
hay định tướng. 

s.1. Có 3 loại định tướng đó là: 

-_ Chuẩn bị tướng; 

‹_ Học Hiổng; 

„Tự Hiổng. 

Khi hành giả nhận biết hơi thở vào ra và 
tâm được định tính trên hơi thở, hành 
giả có thể thấy hơi thở chuyển sang một 
loại màu xám, như một đám mây, hoặc 
như màu khói thuốc thì đó là chuẩn bị 
tướng. 

Hành giả cứ tiếp tục hành thiền, không 
bao lâu sau, tướng màu xám ấy sẽ sáng 
dần lên, chuyển sang màu trong như 


2O 


nước đá, hoặc trắng như bông gòn thì đó 
là học tướng. 

Hành giả tiếp tục hành thiền cho đến khi 
màu trắng ấy trở nên rực sáng và tỏa 
chiếu thì đó là tợ tướng. 


s.2. Các hình dạng của định tướng: 

Tùy theo sự suy tưởng của mỗi người mà 
định tướng sẽ có những hình dáng sai 
biệt. Có người thấy định tướng giống 
như những bông hoa, giống như trái núi, 
như ngọn tháp, như thảm vải, như mặt 
trời, mặt trăng, cây cối... 

Tất cả những hình tướng khác biệt như 
vậy đều do sự suy tưởng khác biệt mà ra. 
Điều quan trọng là hành giả không nên 
suy xét đến những khía cạnh về màu sắc 
cũng như hình dáng của định tướng. 


21 


Định tướng ấy khi mới xuất hiện thì vẫn 
còn non yếu. Hành giả không nên chú 
tâm vào nó mà vẫn phải định tâm trên 
hơi thở thì định tướng sẽ dần dần sát 
nhập lại và hợp nhất với hơi thở. Lúc đó, 
định tướng sẽ tỏa sáng mạnh mẽ và vững 
chắc. 


6ó. Chuyển tâm từ nhận biết hơi thở sang 
nhận biết tợ tướng: 

Định tâm trên hơi thở được duy trì đều 
đặn thì định tướng càng trở nên tỏa sáng 
và bao trùm tâm hành giả. Lúc này, hơi 
thở càng trở nên vi tế vì định tướng đã 
lấn át và chiếm chỗ. Hành giả có thể 
chuyển tâm sang nhận biết tướng. Với 
tâm nhận biết trọn vẹn định tướng, việc 
tu tập thiền của hành giả sẽ tiến bộ hơn. 


22 


Tuy nhiên, khi chuyển tâm sang tướng 
mà tướng ấy không ổn định, ánh sáng có 
vẻ dao động và mờ đi thì hành giả lại để 
tâm vào nhận biết hơi thở và phát triển 
định thêm nữa. 

Tùy theo ba-la-mật (param?) và tùy theo 
sự nỗ lực đúng cách của mỗi người mà 
việc chứng đắc các tầng thiền có thể 
nhanh hay chậm khác nhau. Mặc dù vậy, 
cũng như bà chánh cung Hoàng hậu giữ 
gìn bào thai của vua Chuyển Luân Thánh 
Vương, hành giả phải giữ gìn, chăm sóc 
định tướng của mình, đừng để nó mất 
đi. 

Ở giai đoạn này, một số hành giả có thể 
dễ dàng đạt đến an chỉ định, một số có 
thể rơi trở lại hữu phần. Khi tâm rơi vào 
hữu phần, hành giả cảm thấy như mình 
không còn biết gì cả, hoặc tâm hành giả 


23 


bị gián đoạn sự nhận biết định tướng dù 
chi trong khoảnh khắc ngắn. Một khi 
hành giả giữ vững niềm tin và nỗ lực tính 
tấn đúng cách thì hành giả có thể chứng 
đắc các tầng thiền. 

Vì vậy, để tránh rơi vào hữu phần, và để 
đạt đến các tầng thiền, hành giả cần có 
sự trợ giúp của các yếu tố cả bên trong 
lẫn bên ngoài như: 

6.1/ Mộtnơi hành thiên thích hợp: Yên tĩnh, 
không ồn ào, phù hợp với sự độc cư, viễn 
ly. Điều đó cũng có nghĩa là hành giả cần 
phải tránh những nơi không thích hợp, 
những nơi ồn ào, tụ tập đông người, 
thiếu sự yên tịnh. 

6.2/ Thời tiết thích hợp: Không quá lạnh, 
không quá nóng. 

6.3/ Thức ăn phù hợp: Đù dinh dưỡng và 
đễ tiêu hóa. 


24 


6.4/ Con người thích hợp: Đó là thần cận 
với các bậc trí, thường trao đổi trình 
pháp với vị thiền sư, những vị có kinh 
nghiệm về pháp hành. 

Trong thời gian đang tu tập, hành giả 
được khuyến cáo phải giữ sự độc cư và 
im lặng, không nên tụ tập, luận bàn nói 
chuyện thế gian. Hành giả cũng không 
nên dùng các dụng cụ máy móc như điện 
thoại, vi tính, mạng Internet,... vì đó là 
những thứ làm chướng ngại cho việc 
chứng đắc thiền của hành giả. 

6.5/ Vệ sinh cá nhân sạch sẽ: Cắt bỏ râu tóc, 
móng tay; dọn dẹp phòng xá chỗ ở gọn 
gàng, thông thoáng. 

6.6/ Quân bình s căn: Tín căn, tấn căn, niệm 
căn, định căn và tuệ căn. Nếu một trong 
năm căn này mà thái quá thì nó sẽ lấn át 


25 


các căn khác khiến cho tâm bị mất thăng 
bằng. Ví dụ: 

- _ Niềm tin mạnh quá sẽ tạo nên sự xúc 
động khiến cho định suy yếu. 

‹ Tinh tấn mạnh quá thì hành giả sẽ 
chóng mỏi mệt dễ sinh chán nản không 
kéo dài định được lâu. 

„ Định mà thái quá thì tâm dễ rơi vào 
trạng thái thụ động, hôn trầm và trì trệ. 
- Tuệ thái quá thì tâm sẽ phân tích và 
quan sát các đối tượng ngoài đề mục. 

Vì thế, hành giả phải quân bình giữa fín 
căn và tuệ căn và quân bình giữa tỉnh tấn 
với định. Ví dụ, khi hành giả tin tưởng 
vào tợ tướng này sẽ là phương tiện để đạt 
đến các pháp thượng nhân là fín, hành 
giả cũng tuệ tri rõ ràng tợ tướng đang 
hiện điện là tuệ. 


26 


Khi tác ý đến tinh tấn thì tâm hành giả sẽ 
trở nên phấn chấn và dao động, vì vậy 
hành giả cũng phải tác ý đến an tịnh để 
tâm được quân bình lại. 
Còn chánh niệm thì luôn cần thiết trong 
mọi trường hợp, khi chánh niệm có mặt 
thì các căn khác sẽ được đồng đều, đề 
mục cũng không bị lãng quên. Niệm sẽ 
giữ cho tâm không đi lang thang đến 
những chuyện quá khứ, vị lai. Vì vậy 
khéo duy trì chánh niệm trên đề mục 
thiền, hành giả sẽ đạt được mục đích. 
6.7 Quân bình bảy giác chỉ: 
Bảy giác chỉ là: 
‹_ Trạch pháp giác chỉ; 
‹_ Tỉnh tấn giác chị; 
‹ồ_ Hỷ gác chỉ; 
‹ _ Khíinh an giác chỉ; 
‹_ Xả giác chỉ; 

27 


«Định giác chỉ; 

°_ Niệm giác chi. 

Khi tâm thiền của hành giả ở trạng thái 
thụ động, chán nản không tích cực thì 
cần tác ý đến ba giác chi đầu là trạch pháp, 
tĩnh tấn và hỷ đề hỗ trợ và nâng đỡ tâm 
thiền. Ví dụ: hành giả thấy biết rõ ràng 
đề mục là trạch pháp; tinh tấn hướng 
tâm vào đề mục là tính tấn; hân hoan 
thích thú với đề mục là hÿ. 

Khi tâm thiền của hành giả trở nên dao 
động, đi lang thang, khó chế ngự thì cần 
tác ý đến khinh an, xã và định để chế ngự 
và an tịnh tâm. Ví dụ: Hành giả nhẹ 
nhàng, nới lỏng tâm với đề mục là khinh 
an; giữ tâm bình thản trung bình với đề 
mục là xả; gom tâm vào đề mục là định; 
không quên đề mục là niệm. 


28 


Năm căn và bảy giác chỉ này nếu được khéo 
huấn luyện, khéo quân bình, khéo tu tập, làm 
cho sung mấn thì hành giả có thể vượt qua 
cận định và tiến vào an chi định. 

Định cận hành là giai đoạn gần sát với 
tầng thiền nên gọi là cận định, vì nó 
thường rơi vào hữu phần, định còn gián 
đoạn chưa được nhất tâm nên chưa phải 
tầng thiền. 

Định an chỉ là tầng thiền Jhana. Khi hành 
giả đạt đến an chỉ định, tâm hành giả sẽ 
nhận biết tợ tướng liên tục không gián 
đoạn trong nhiều giờ. Nếu muốn, hành 
giả có thể an trú trong tầng thiền đó suốt 
đêm hoặc suốt ngày. 


7. Phần biệt các thiền chỉ: 
Muốn nhập vào các tầng thiền hay muốn 
tiến lên các tầng thiền cao hơn, hành giả 


29 


cần phải phân biệt các thiền chi. Có s 
thiền chi của sơ thiền là: 
-_ Tầm (Vitahka): Hướng và đặt tâm vào tợ 
tướng. 
‹ - Tứ(Vicara): Duy trì và bám sát tâm trên tợ 
tướng. 
‹ _ Hi(PIH): Hoan hỷ, thích thú với tợ tướng. 
«Lạc (Sukha): Thỏa mãn, đễ chịu với tỷ 
tướng. 
‹- Nhất tâm (Ekhaggatä): Hợp nhất tâm với 
tợ tướng, hay giữ tâm lặng lẽ trên tợ tướng. 
Trước hết, hành giả hãy thiết lập lại định 
tướng cho đến khi ánh sáng của thiền 
rực rỡ và tỏa chiếu. Rồi hành giả hướng 
tâm xuống vùng bên trái, phía sâu dưới 
trái tim của hành giả. Đây là nơi tâm hữu 
phần bhavanga hay ý môn sáng trong an 
trú. Bằng trí tuệ của mình, hành giả 
nhận biết được tâm hữu phần bhavanga 
3O 


ấy đang sinh khởi liên tục. Mỗi lần kiểm 
tra bhavanga từ 3 giây đến giây, rồi lại trở 
về chú tâm trên đề mục. 

Tiếp sau đó, hành giả sẽ kiểm tra tợ 
tướng xuất hiện trong ý môn bhavanga. 
Khi để tâm trên hơi thở, hành giả thấy tợ 
tướng cùng với hơi thở. Khi hướng tâm 
xuống ý môn bhavanga, hành giả cũng 
thấy tợ tướng trong ý môn. Bằng cách 
kiểm tra nhiều lần, hành giả sẽ phân biệt 
được tợ tướng và ý môn. 

Sau khi đã phân biệt được tợ tướng xuất 
hiện trong ý môn rồi, hành giả hãy phân 
biệt các thiền chi, mỗi lần một ch1. 

a. Tầm (Vitakka): Hướng và đặt tâm trên tợ 
tướng. 

Hành giả vừa quan sát trạng thái hướng 
tâm, vừa ghi nhận trạng thái tâm ấy là 
tâm (Vitakka). Nếu hành giả đã đạt đến 


31 


an chỉ định thì sự hướng tâm là rõ ràng 
và mạnh mẽ. Trong trường hợp hành giả 
chưa đạt an chỉ định thì các chi thiền yếu 
ớt và không rõ ràng, hành giả cần phát 
triển định thêm. 

b. Tứ (Vicära): Duy trì và bám sát tợ tướng. 

Do sự có mặt của tầm nên tứ phải có 
mặt. Tầm như con ong bay về phía bông 
hoa. Tứ như con ong đậu lại, bám sát lấy 
hoa và hút mật. Cần phải hiểu và thấy 
được đặc tính duy trì, bám sát của tâm 
trên tợ tướng, hành giả ghi nhận trạng 
thái tâm ấy là tứ (Viccara). 

c. Hi (PIti): Là hân hoan, thích thú với tợ 
tướng. 

Hi là một trong năm thứ cảm thọ: khổ 
thọ, lạc thọ, hi thọ, ưu thọ và xả thọ. Hỉ 
thuộc về cảm thọ của tâm. Giống như 
con ong mừng rỡ, thích thú với mùi vị 


32 


sắc hương của hoa, cũng vậy hành giả 
ghi nhận sự hoan hý, thích thú của tâm 
với tợ tướng là hỉ (Pĩ). 

d. Lạc (sukha): Là sự thoải mái, dễ chịu với 
tợ tướng. 

Lạc cũng là một trong năm loại cảm thọ. 
Ở đây nó thuộc về cảm thọ của thân, ví 
như con ong đang thưởng thức mật hoa 
một cách thỏa mãn và dễ chịu. Cũng vậy, 
hành giả ghi nhận sự thoải mái, dễ chịu 
với tợ tướng ấy là lạc (Sukha). 

e. Nhất tâm (Ekaggatä): Là sự hợp nhất 
tâm với tợ tướng. 

Đó là trạng thái an tịnh, lặng lế, gom tâm 
lại, an trú tâm trên một đối tượng. Hành 
giả quan sát, phân biệt, nhận biết và ghi 
nhận trạng thái tâm ấy là nhất tâm 
(Ekaggata). 


33 


Bằng cách phân biệt nhiều lần, mỗi lần 
thêm vào một chi cho đến khi hành giả 
có thể thấy cả năm chi trong một lần. 


8. Tu tập các pháp thuần thục: 

Sau khi đã phân biệt thành công cả năm 
thiền chi rồi hành giả sẽ thực hành năm 
pháp thuần thục đối với sơ thiền. 

Năm pháp thuần thục đó là: 

1. Thuần thục trong nhập thiền; 

2z. Thuần thục trong xuất thiền; 

3. Thuần thục trong việc quyết định thời 
gian nhập thiền; 

4. Thuần thục quan sát các thiền chi; 

s. Thuần thục phản khán các thiền chỉ. 
Hành giả cần phải thuần thục trong việc 
nhập vào tầng thiền bất cứ lúc nào, bất 


34 


cứ ở đâu mà hành giả muốn, cũng như 
việc xuất ra khỏi tầng thiền ấy. 

Trước khi nhập thiền, hành giả phải tác 
ý đến thời gian mà mình sẽ an trú và 
hành giả phải xuất thiền đúng thời gian 
mà mình đã quyết định. Nhờ thực hành 
thuần thục việc quyết định thời gian 
nhập thiền, các thiền chứng của hành 
giả càng lúc càng tiến bộ hơn, định lực 
được an trú vững chắc hơn. 

Sau mỗi lần xuất thiền, hành giả phải 
thực hành kiểm tra, phân biệt các thiền 
chị. 

Chứng và an trú nhị thiền: 

Sau khi đã hoàn toàn thuần thục với sơ 
thiền, hành giả có thể tiến lên nhị thiền. 
Tuy nhiên, nếu sơ thiền của hành giả vẫn 
chưa được tu tập thuần thục mà hành giả 
đã cố gắng tiến lên nhị thiền thì hành giả 


35 


chẳng những không đạt được nhị thiền 
mà còn làm thối lui cả sơ thiền ấy. Như 
Đức Phật đã nói về ví dụ con bò cái: Vì 
quen sống trong núi, chưa quen sống nơi 
đồng bằng, cho nên khi nó ra đồng bằng 
và thấy những đám cỏ non và nước mát, 
nó muốn thưởng thức thứ cỏ chưa từng 
được thưởng thức và muốn uống thứ 
nước chưa từng được uống ấy. Do nó 
bước đi không khéo nên bị thụt chân 
giữa đám bùn lầy. Nó chẳng những 
không được thưởng thức cái chưa từng 
được thưởng thức mà cũng không thể 
trở về chỗ cũ được. 

Nếu sơ thiền của hành giả chưa được tu 
tập thuần thục mà hành giả đã cố gắng 
lên nhị thiền, hành giả có thể không đạt 
được nhị thiển mà cũng không trở lại 
được sơ thiền. Hành giả bị mắc kẹt giữa 


36 


hai tầng thiền giống như con bò bị thụt 
chân giữa đám bùn lây. 

Vì vậy hành giả phải tu tập cho thuần 
thục s pháp với sơ thiền rồi mới cố gắng 
tiến lên nhị thiền. 

Trước hết, hành giả hãy thiết lập lại sơ 
thiền cho đến khi định được sung mãn, 
ánh sáng đã trở nên rực rỡ, tỏa chiếu và 
xuyên thấu. 

Xuất khỏi sơ thiền, hành giả suy xét đến 
những bất lợi của sơ thiền: Sơ thiển còn 
gần với trạng thái của định cận hành, còn gần 
với năm triển cái; hơn nữa, bản thân nó cũng 
có sự dao động của tầm và tứ; hai thiên chỉ 
này là thô tháo và không an tịnh. Hành giả 
mong muốn đạt được nhị thiền mà ở đó 
chỉ có hỉ, lạc, nhất tâm an tịnh hơn. 

Rồi hành giả nhập lại sơ thiền, sau đó 
xuất ra khỏi sơ thiền, phân biệt các thiền 


37 


chi, đồng thời tác ý loại bỏ hai thiền chỉ 
tâm và tứ rồi nhập vào nhị thiền chỉ có ba 
thiền chi là hỉ, lạc, nhất tâm. 

Khi đã chứng đắc nhị thiền, hành giả sẽ 
thực hành năm pháp thuần thục với nhị 
thiền cũng như với sơ thiền. 


Chứng và an trú tam thiền: 

Sau khi đã tu tập thỏa mãn năm pháp 
thuần thục với nhị thiền, hành giả có thể 
tu tập lên tam thiền. 

Muốn chứng đắc tam thiền, hành giả 
cũng thiết lập lại sơ thiền, rồi nhị thiền. 
Khi ánh sáng của định đã trở nên sung 
mãn, rực rỡ và tỏa chiếu, hành giả xuất 
ra khỏi nhị thiền và suy xét đến những 
bất lợi của nhị thiền: Tầng thiển này còn có 
hị là thô tháo, làm cho tâm dao động; nó 
không an tịnh như tam thiển chỉ có lạc với 


38 


nhất tâm. Hành giả mong muốn chứng 
đắc tam thiền. 

Rồi hành giả nhập vào nhị thiền, sau đó 
lại xuất ra khỏi nhị thiền, phân biệt các 
thiền chi, đồng thời tác ý loại bỏ thiền 
chi hï và nhập vào tam thiền chỉ có lạc với 
nhất tâm. 

Sau khi chứng đắc tam thiền, hành giả 
cũng thực hành năm pháp thuần thục 
với tam thiền như với sơ thiền và nhị 
thiền. 


Chứng và an trú tứ thiền: 

Cũng như trước, hành giả cần thiết lập 
lại lần lượt sơ thiền, nhị thiền và tam 
thiền cho đến khi ánh sáng của định 
sung mãn, rực rỡ và tỏa chiếu. Hành giả 
xuất ra khỏi tam thiền, suy xét đến 
những bất lợi của tam thiền: Tầng thiển 


39 


này còn có thiên chỉ lạc là thô, hhông an tịnh 
bằng tí thiên chỉ có xã với nhất tâm. 

Sau đó hành giả nhập lại tam thiền, rồi 
xuất ra khỏi tam thiền, phân biệt các 
thiền chi, đồng thời với tác ý loại bỏ 
thiền chi lạc và nhập vào tứ thiền chỉ có 
xã với nhấttâm. Rồi hành giả thực hành s 
pháp thuần thục với tứ thiền cũng như 
với các tầng thiền khác. 

Với sự chứng đắc tứ thiền, hơi thở hoàn 
toàn dừng lại. Đó cũng là sự chứng đắc 
cao nhất đối với thiền hơi thở. 

Với nền tảng là tứ thiền của thiền hơi 
thở, hành giả có thể tu tập dễ dàng các đề 
mục thiền định khác trong số 4o đề mục 
thiền định, hoặc hành giả cũng có thể 
dùng tứ thiền hơi thở làm nền tảng để tu 
tập các đề mục thiền tuệ như phân biệt 
danh sắc, duyên khởi và tam tướng vô 


4O 


thường - khổ - vô ngã đề chứng đắc tuệ đạo 
và tuệ quả ngay trong kiếp sống này. 


HỎI ĐÁP: 

Hỏi: Tư thế ngồi như thể nào thì thích 
hợp với việc hành thiền? Việc co duỗi 
hay nhúc nhích thân thể có ảnh hưởng gì 
đến thiền không? 

Đáp: Hành giả có thể ngồi kiết già, bán 
già hoặc hai chân xếp bằng trên đất cũng 
được. Khi nào cảm thấy đau nhức, mệt 
mỏi, hành giả có thể thay đổi sang một 
tư thế khác và điều chỉnh lại oai nghi của 
thân cho được dễ chịu hơn. Tuy nhiên, 
hành giả cũng không nên cử động thô 
tháo nhiều để không ảnh hưởng đến 
mình và người xung quanh. 


41 


Hồi: Có nên hé mở mắt để nhìn hơi thở 
không? 

Đáp: Hành giả phải nhắm mắt lại, dùng 
tâm theo dõi hơi thở thì tốt hơn. 


Hỏi: Khi hành thiền, hành giả để tâm 
nhận biết khắp toàn thân và cảm giác rất 
an lạc. Như vậy có tốt không? 

Đáp: Khi nhận biết toàn thân, tâm hành 
giả dễ bắt vào các đặc tính của tứ đại. 
Điều này làm trở ngại cho việc quan sát 
đối tượng là hơi thở. Hành giả không 
nên có tham ái với các cảm thọ của thân 
thì tốt hơn. 


Hỏi: Một số kinh sách nói đến sự chứng 
đắc ngũ thiền là như thế nào? 
Đáp: Muốn tu tập ngũ thiền, hành giả 
chỉ việc phân chia lại các tầng thiền như 
SaU: 

42 


‹ Nhập vào sơ thiền, rồi xuất ra khỏi sơ 
thiền, tác ý loại bỏ thiền chỉ tẩm (vifakba) 
rồi hướng lên nhị thiền có bốn thiền chi 
là: Tứ, bỉ, lạc và nhất tâm. 

‹ Hành giả lại xuất ra khỏi nhị thiền, 
phân biệt và loại bỏ thiền chi tứ (vicara), 
hướng lên tam thiền có ba thiền chi là hỉ, 
lạc và nhất tâm. 

‹_ Hành giả lại xuất ra khỏi tam thiền, 
phân biệt và loại bỏ thiền chỉ hỉ (prf) rồi 
hướng lên tứ thiền có hai thiền chi là lạc 
và nhất tâm. 

‹ồ Hành giả lại xuất ra khỏi tứ thiền, 
phân biệt và loại bỏ thiền chỉ lạc (sukha), 
hướng lên ngũ thiền có hai thiền chỉ là xá 
và nhất tâm. 

Như vậy việc tu tập ngũ thiền chi khác tứ 
thiền ở chỗ phân biệt và loại bỏ hai thiền 
chỉ tẩm, tứ ra từng cái một. 


43 


Hỏi: Hành thiền hơi thở một thời gian 
mà không thấy xuất hiện ánh sáng 
nimitta, hành giả có thể định tâm vào 
hơi thở và chứng đắc bậc thiền được 
không? 

Đáp: Hành giả không thể chứng đắc bất 
cứ bậc thiền nào nếu không có được 
nimitta vì nimitta mới thực sự là định 
tướng, là ấn chứng của định. Chỉ khi nào 
tâm của hành giả không bị các cấu uế của 
s triển cái (ham dục, sân, hôn trầm thụy 
miên, trạo hối, nøh¡) che lấp, lúc ấy các tâm 
cao thượng và trong sáng mới sinh khởi 
liên tục trên một đối tượng. Các nhóm 
tổng hợp sắc do tâm cao thượng ấy sinh 
ra sẽ sáng dần lên. Chú tâm trên ánh 
sáng và phát triển định một cách đúng 
phương pháp thì hành giả có thể chứng 
đắc các bậc thiền. 


44 


Hỏi: Phải làm sao để giảm bớt được 5s 
triển cái? 

Đáp: 

‹ Nếu có nhiều tham dục khởi lên thì 
phải tác ý đến bất tịnh để loại bỏ tham 
dục. 

- - Nếu có sân tâm mạnh thì tác ý đến từ 
tâm mà loại bỏ sân. 

‹ _ Nếu giải đãi sinh hôn trầm-thụy miên 
thì tác ý đến sự chết. Có sự kinh cảm về 
cái chết, tâm sẽ gấp rút tu tập, nhờ đó 
hành giả vượt qua được giải đãi. 

« Thường xuyên như pháp sám hối 
những lỗi lầm và cung kính, cúng dàng 
Tam Bảo để vượt qua trạo hối. 

‹ _ Siêng năng nghe giảng giải giáo pháp, 
đặt câu hỏi với những bậc thiện tri thức 
để giải tỏa những thắc mắc hoài nghi. 


45 


Hỏi: Khi hành thiền, tâm thường xuyên 
nhớ về những chuyện đã diễn ra trong 
quá khứ và cả những dự định sẽ làm 
trong tương lai. Vậy phải làm sao để loại 
bỏ các vọng tưởng ấy? 
Đáp: Vì có nhiều tham ái và chấp trước 
nên hành giả còn vướng mắc vào quá 
khứ và tương lai. Nó trở thành chướng 
ngại cho sự chứng thiền. Nếu hành giả ý 
thức được sự nguy hiểm của luân hồi, có 
khát vọng giải thoát, thấy cuộc đời chỉ là 
vô thường, giả tạm và nhàm chán nó, 
hành giả sẽ giảm bớt vọng tưởng về quá 
khứ và tương lai. 
Hỏi: Sau khi chứng đắc tứ thiền hơi thở 
rồi thì thiền sinh nên tu tập thiền gì tiếp 
theo? 
Đáp: Thiền tiếp theo nên tu tập là thiền 
quán 32 thể trược. 

46 


THIỀN THÂN HÀNH NIỆM 


(3+ THẬN PHẦN) 


2o thân phần thuộc đất: 


Tóc Thịt Tim Màng ruột 
Lông |Gân |Gan Bao tử 

Móng |Xương |Lá lách |Phân 

Răng |Tủy Phổi  lVậtthực chưa 


Da Thận |Ruột tiêu hóa 
Não 
12 thân phần thuộc nước: 
Mật Mỡổ 
Đàm Nước mỡ 
Máu Nước miếng 
Mủ Nước mắt 
Mô hôi Nước mũi 
Nước khớp xương 
Nước tiểu 


47 


Nếu hành giả đã tu tập và chứng đắc tứ 
thiền hơi thở thì tứ thiền hơi thở sẽ là 
nền tảng trợ giúp cho việc tu tập thân 
hành niệm được dễ dàng, nhanh chóng. 


I. Phương pháp tu tập: 

Trước tiên, hành giả lập lại tứ thiền hơi 
thở cho đến khi ánh sáng trở nên rực rỡ, 
tỏa chiếu và xuyên thấu. Sau đó hành giả 
xuất ra khỏi tứ thiền, rồi phân biệt và 
nhận biết các thân phần từng cái một. 
Mỗi thân phần phải được nhận biết đủ 
bốn yếu tố là: Màu sắc, hình dáng, vị trí, 
giới hạn. 

1. Thân phần tóc: 

-_ Màu sắc: Đen, hoặc trắng hoặc vàng; 
„_ Hình dáng: Là hình dáng sợi tóc; 
-_Vịitrí:Ở trên đầu; 

« Giới hạn: Từ chân tóc bên trong da 


48 


đến ngọn tóc. 

2. Thân phần lông: Lông có nhiều loại. 
Ngoại trừ hai bàn tay, hai bàn chân ra, 
khắp toàn thân đều có lông bao phủ. 
Dưới ánh sáng của định, hành giả cần 
phải nhận biết màu sắc, hình dáng, vị trí, 
giới hạn của lông một cách chung chung 
ở toàn thân. 

3. Móng: Mười móng tay, mười móng 
chân, một phần móng mọc sâu trong da, 
cả mặt trong và mặt ngoài của móng 
cũng cần được phân biệt. 

4. Răng: Tất cả các răng của hàm trên, 
hàm dưới, một phần răng mọc bên dưới, 
hay là chân răng, một phần bên trên, cả 
mặt trong, mặt ngoài của răng cần được 
ghi nhận. 

s. Da: Da như một lớp vỏ bao bọc toàn 
thân. Hành giả dùng trí tuệ để tách rời 


49 


đa ra khỏi thịt và ghi nhận cả hai bề mặt 
bên trong và bên ngoài của da. 

6. Thịt: 1hịt bên trong da bao bọc lấy 
xương. Thịt chiếm một khối lượng lớn 
trên thân, hành giả nên ghi nhận từng 
mảng thịt trên thân. 

7. Gần: Gân có màu trắng như những sợi 
dây chằng, có nhiệm vụ liên kết các khớp 
xương lại. Có các đường gân lớn nhỏ đan 
xen, bắt nguồn từ xương hộp sọ xuống 
đến các ngón chân ngón tay. 

8. Xương: Hành giả nên ghi nhận từng 
phần của cả bộ xương từ xương hộp sọ, 
xương mặt, xương quai hàm, xương cổ, 
xương sống lưng, xương bả vai, xương 
sườn, xương chậu, xương đùi, xương 
ống chân, ống tay, xương ngón chân, 
ngón tay cho đến khi hành giả có thể thấy 
nguyên khối cả bộ xương. 


5O 


o. Tủy: Tủy là chất dung dịch nằm trong 
các ống xương. Đưa tâm đi theo các ống 
xương để ghi nhận chất tủy này. Bất cứ 
chỗ nào có xương thì đều có tủy ở trong 
nó. 

1o. Thận: Hai quả thận như hai trái xoài 
trên một cái cọng, nằm hai bên quả tim. 
11. Tim: Tim nằm bên trái cơ thể, phía 
trong có một lỗ hổng nhỏ xíu có chứa 
một chút máu. Nó là điểm tựa cho tâm ý 
thức phát sinh. 

12. Gan: Là ha! lá gan bên dưới ngực. 

13. Lá lách: Nó là một miếng thịt giống 
cái lưỡi, nằm bên trái của tim. 

14. Phổi: Là hai lá phổi bên trong ngực. 
1s. Ruột: Ruột được cuộn lại thành từng 
khúc, bắt đầu từ cửa yết hầu cho đến hậu 
môn. 

16. Màng ruột: Là một lớp màng mỏng 


51 


bao bọc xung quanh ruột. 

17. Bao tử: Như một cái túi treo lơ lửng, 
bên trong là nơi chứa đựng những thức 
ăn đã được nuốt vào. 

18. Phân: Là vật thực đã được tiêu hóa, 
nằm ở dưới gần hậu môn. 

19. Vật thực: Thức ăn chưa được tiêu hóa. 
2o. Não: Là một khối tủy lớn nằm trong 
Xương sọ. 

21. Mật: Một túi mật nằm cạnh lá gan, ở 
giữa tim và phổi. Một lượng mật đi luân 
lưu khắp toàn thân. 

22. Đàm: Nằm trong bề mặt của màng 
ruột, bao phủ những thức ăn mới ăn vào 
cho khỏi bốc mùi hôi thối lên trên miệng. 
23. Mủ: Chỗ nào có thương tích mà máu 
bị thối thì trở thành mủ. 

24. Máu: Máu chảy khắp toàn thân theo 
một mạng lưới các đường gần máu. 


52 


2s. Mồ hôi: Là những giọt nước ri ra từ 
các lỗ chân lông. 

26. Mỡ: nằm ở giữa da và thịt. Người 
càng béo thì mỡ càng nhiều. 

27. Mỡ nước: Là chất dầu bóng đã tan, 
thỉnh thoảng xuất hiện ở một số nơi trên 
thân như bàn chân, bàn tay, chóp mũi, 
trán, vai,... 

28. Nước mắt: Là chất nước chảy ra từ 
con mắt. 

29. Nước mũi: Là chất dịch dơ từ trong 
não chảy ra hai lỗ mũi. 

3o. Nước miếng: Nước bọt ở trong 
miệng. 

31. Nước khớp xương: Là chất nhờn ở nơi 
những khớp xương trong thân thể. 

32. Nước tiểu: Nước tiểu được tìm thấy 
trong bàng quang. 


53 


Hành giả cần phải phân biệt từng thân 
phần một, khởi đầu từ tóc. Khi đã thấy rõ 
rồi mới qua đến thân phần lông, móng, 
răng, da... cho đến nước tiểu; rồi lại từ 
nước tiểu quán ngược trở lại đến thân 
phần tóc qua màu sắc, hình dáng, trú xứ, 
ranh giới. 

Thực hành không quá nhanh, cũng 
không quá chậm. Vì nhanh quá thì các 
thân phần sẽ không rõ ràng, còn chậm 
quá thì sẽ mất thời gian. Vừa quán vừa 
tác ý đến tính chất bất tịnh của các thân 
phần. Khi đã trở lên thiện xảo thì vượt 
qua cả khái niệm danh từ. 


I. Mở rộng 32 thân phần: 

Sau khi đã tu tập thuần thục 32 thân 
phần khởi đầu từ tóc cho đến nước tiểu 
rồi, quán ngược lại từ nước tiểu trở về 


54 


tóc. Quán ngược, quán xuôi được dễ 
dàng rồi thì lúc này hành giả chuyển 
sang quán 32 thân phần ở bên ngoài. 
Trước hết, hành giả quán một thân phần 
ở bên trong khởi đầu từ tóc. Sau đó, hành 
giả dùng ánh sáng của định hướng về 
một người ở phía trước và quán thân 
phần ấy trên người đó. Khi đã thành 
công rồi, hành giả cũng quán như vậy với 
thân phần thứ hai, thứ ba cho đến cả 32, 
thân phần. Quán ngược, quán xuôi cho 
đến khi thuần thục. 

Tiếp theo, hành giả lại mở rộng ánh sáng 
sang một người bên trái, một người bên 
phải, một người ở phía sau. Bắt đầu từ 
những người ở gần nhất, rồi hành giả 
mở rộng ánh sáng đến những người ở xa 
hơn một chút, từ những người ở trong 
cùng tu viện đến những người ở trong 


55 


làng, người ở ngoài làng. Cùng cách thức 
ấy, hành giả dần dần mở rộng ánh sáng 
ra theo 1o phương hướng: hướng đông, 
hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng 
đông nam, hướng tây bắc, hướng đông bắc, 
hướng tây nam, hướng trên và hướng dưới. 
Hành giả quán lần lượt từng hướng một, 
mỗi lần một hướng, lấy bất cứ chúng 
sinh nào xuất hiện trong ánh sáng của 
định làm đối tượng, không phân biệt đó 
là người hay chư Thiên, ngã quỹ hay súc 
sinh,,... 

Tu tập thân hành niệm để ta nhận biết về 
thân thể con người không có gì khác 
ngoài 32 thể trược ô uế, bất tịnh. Nó 
cũng giống như một cỗ máy đang hoạt 
động, luôn cần được cung cấp nhiên liệu 
thực phẩm vào cửa trên và bài tiết chất 
phế thải dơ bẩn ra cửa dưới. Tất cả chúng 


56 


sinh chỉ là sự cấu thành của 32 thân phần 
bất tịnh mà thôi. Thân hành niệm được 
tu tập, được làm cho thuần thục để dứttrừ 
tham ái đối với xác thân của mình và xác 
thân người khác. 


57 


THIỀN BỘ XƯƠNG 


Muốn tu tập thiền này, trước hết hành 
giả cũng lập lại tứ thiền hơi thở. Dưới 
ánh sáng của định, hành giả phân biệt 32, 
thân phần, lúc bên trong, lúc bên ngoài. 
Sau đó, hành giả chỉ chú tâm trên bộ 
xương và niệm rằng: “bộ xương, bộ 
xương...” hoặc “bất tịnh, bất tịnh..”. Khi 
màu sắc, hình dáng, vị trí, giới hạn và 
đặc tính bất tịnh của bộ xương được 
nhận biết rõ ràng với trí tuệ thể nhập, và 
khi các thiền chi trở nên dao động và nổi 
bật, hành giả sẽ đạt được sơ thiền với 
thiền quán bất tịnh bộ xương. 

Rồi cũng theo phương pháp tu tập bên 
ngoài của thiền quán bất tịnh trên 32 


58 


thân phần, hành giả cũng mở rộng 
tướng bộ xương ra từ gần đến xa theo 
mười phương hướng, không phân biệt 
đó là đàn ông hay đàn bà, là chư Thiên 
hay người, hay súc sinh; mà tất cả chỉ là 
tướng bộ xương bất tịnh trong khắp vũ 
trụ vô biên. 


59 


TU TẬP ĐỊNH TRÊN 


1o BIỂN XỨ (KASINA) 


1. BIẾN XỨ MÀU TRẮNG 


Muốn tu tập thiền biến xứ trắng này, 
trước hết hành giả cũng lập lại thiền hơi 
thở cho đến khi đạt đến tứ thiền. Xuất 
khỏi tứ thiền, hành giả lại phân biệt 
thiền quán bất tịnh 32 thân phần, lúc bên 
trong, lúc bên ngoài. Sau đó, hành giả 
định tâm trên tướng bất tịnh của bộ 
xương cho đến khi đạt đến sơ thiền, rồi 
hành giả mở rộng tướng bộ xương ra từ 
gần đến xa theo mười phương hướng. 
Tiếp theo, hành giả hướng tâm vào phía 
mặt sau xương sọ của một người ngồi ở 
phía trước. Hành giả chỉ chú ý đến một 
óo 


khía cạnh là màu trắng của bộ xương ấy 
và niệm là “trắng, trắng...”. 

Cứ tiếp tục duy trì định tâm trên màu 
trắng của bộ xương sọ phía trước và 
niệm “trăng, trăng...” như vậy, chẳng bao 
lâu sau, hình tướng của bộ xương sọ sẽ 
biến mất và một vòng tròn màu trắng sẽ 
hiện ra ngay trước mặt. Đó chính là học 
tướng của biến xứ trắng. Lúc này, hành 
giả cần giữ tâm ổn định, vững vàng và cứ 
tiếp tục niệm “trắng, trăng...”. Càng lúc 
thì học tướng ấy càng trở nên trắng và 
tỏa sáng hơn. 

Khi tướng còn là hình dáng của bộ xương 
sọ thì đó là chuẩn bị tướng (parikamma 
nimrtta). Khi tướng bộ xương biến mất và 
một vòng tròn trắng xuất hiện, thì đó là 
học tướng (uggaha nimitfta). Khi tướng trở 


ó1 


nên tỏa chiếu, rực sáng như sao mai thì 
đó là tợ tướng (paHbhãga nimitta). 

Khi đã duy trì được định tâm trên tợ 
tướng kasina trắng liên tục từ 1 đến 2 
giờ, hành giả cần mở rộng tướng ấy ra. 
Muốn mở rộng tợ tướng, trước hết, hành 
giả xuất ra khỏi định rồi tác ý đến kích cỡ 
mà mình dự định sẽ mở rộng. Hành giả 
cần mở rộng dần dần từ nhỏ đến lớn. 

Ví dụ, hành giả tác ý đến kích cỡ sẽ mở 
rộng ra bằng một ngón tay, rồi nhập 
thiền trở lại. Đặt tâm vào tợ tướng, hành 
giả tác ý rằng: Mong cho tưởng này hãy mở 
rộng ra bằng một ngón tay. Tướng sẽ được 
mở rộng ra theo như tác ý của hành giả. 
Theo cùng phương pháp ấy, hành giả cứ 
tiếp tục mở rộng ra bằng một gang tay, 
một sải tay, rồi cứ tiếp tục mở rộng ra xa 


62 


hơn nữa đến mức mà hành giả có thể, 
cho đến khắp vũ trụ vô biên. 

Trong khi đang mở rộng, nếu tợ tướng 
trở nên không ổn định hoặc mờ đi thì 
hành giả nên chú tâm lại một điểm. Khi 
tướng đã vững chắc và ổn định trở lại thì 
hành giả cứ tiếp tục mở rộng dần ra. 

Khi tướng đã được mở rộng ra xa đến mức 
có thể rồi, hành giả lại đưa tâm trở về chú 
vào một điểm ở trước mặt và phát triển 
định cho đến khi đạt đến các tầng thiền. 
Phương pháp phân biệt thiền chi và 
hành s pháp thuần thục với mỗi tầng 
thiền đã được trình bày trong phần niệm 
hơi thở anapanasati. 


2. BIỂN XỨ MÀU VÀNG 


Để tu tập thiền biến xứ vàng, hành giả 
cũng thiết lập lại tứ thiền, sau đó phân 


63 


biệt 32. thân phần; rồi hành giả hướng 
tâm đến màu vàng của nước tiểu hoặc 
phân ở bên trong hoặc bên ngoài và niệm 
“vàng, vàng...”. Nhờ sự trợ giúp của tứ 
thiền hơi thở và thiền 32 thân phần, 
chẳng bao lâu sau, học tướng màu vàng 
sẽ xuất hiện. Khi đã an trú trên tợ tướng 
được từ 1 đến 2 giờ thì hành giả áp dụng 
phương pháp mở rộng tợ tướng như đã 
làm với biến xứ trắng và phát triển định 
cho đến khi đạt đến các tầng thiền. 


3. BIẾN XỨ ĐỎ 
Hành giả cũng phát triển định vào tứ 
thiền, rồi phân biệt 32 thân phần, sau đó 
lấy màu đỏ của máu làm đối tượng và 
niệm “đỏ, đỏ..” cho đến khi học tướng 
màu đỏ xuất hiện. Rồi hành giả phát 


64 


triển định vào các tầng thiền tương tự 
như với biến xứ trắng. 


4. BIỂN XỨ ĐEN 


Lấy màu đen của tóc trong thiền 32 thân 
phần và niệm “ẩen, đen...” cho đến khi học 
tướng xuất hiện. Sau đó, hành giả tiếp 
tục phát triển định cho đến khi chứng 
đắc các tầng thiền. 


Trên đây là bốn biến xứ màu được dựa 
vào thiền quán bất tịnh 32 thân phần để 
tu tập. Tuy nhiên nếu muốn, hành giả 
cũng có thể lấy bất cứ màu nào trong bốn 
màu này ở một vật bên ngoài để làm đề 
mục tu tập và cũng đều có thể chứng đắc 
các tầng thiền. 

Chẳng hạn như với biến xứ trắng, hành 
giả có thể chú tâm vào một bức tường có 


65 


sơn màu trắng, hoặc tấm vải trắng, một 
bông hoa màu trắng để tu tập biến xứ 
trắng. Cũng vậy, một bông hoa đỏ để tu 
tập biến xứ đỏ, một bông hoa màu vàng 
để tu tập biến xứ vàng, một bông hoa 
màu đen để tu tập biến xứ đen. 


s. BIẾN XỨ ĐẤT 


Muốn tu tập biến xứ đất, hành giả nên 
lấy một ít đất mềm thật sạch, có màu nâu 
hơi đỏ để làm một biến xứ vòng tròn với 
đường kính rộng chừng 3ocm. 

Hành giả để biến xứ đất ở trước mặt, 
cách xa chừng 1,sm, sau đó ngồi thiền 
mở mắt nhìn chăm chú vào biến xứ ấy, 
rồi nhắm mắt lại mường tượng đến biến 
xứ và niệm “đất, đất,...” cho đến khi định 
tướng xuất hiện. Dựa trên định tướng ấy, 
hành giả có thể tu tập phát triển định 
tâm và chứng đắc thiền. 

ó6 


Tuy nhiên, nếu hành giả đã tu tập thành 
công với thiền niệm hơi thở rồi thì nhờ 
sự trợ giúp của tứ thiền hơi thở, hành giả 
có thể tu tập biến xứ đất thật dễ dàng 
theo phương pháp sau: 

Hành giả chi việc đi đến một nơi có mặt 
đất bằng phẳng, sạch sẽ, không có sỏi 
rác, dùng một dụng cụ vẽ một vòng tròn 
trên mặt đất với đường kính khoảng 
3ocm. Sau đó hành giả đứng hoặc ngồi 
tại chỗ và nhập vào tứ thiền hơi thở, rồi 
xuất ra khỏi tứ thiền, mở mắt nhìn vào 
vòng tròn ấy, rồi lại nhắm mắt lại với tâm 
ghi nhớ hình tướng vòng tròn ấy và niệm 
“đất, đất..”. Chẳng bao lâu sau, hình 
tướng vòng tròn sẽ biến mất và học 
tướng sẽ xuất hiện. Lúc ấy, hành giả có 
thể trở về chỗ hành thiền của mình và 
phát triển định vào các tầng thiền theo 


67 


cùng phương pháp với thiền biến xứ 
mầu trắng. 


6. BIỂN XỨ NƯỚC 


Dùng một cái chậu đổ đầy nước trong và 
sạch đến sát miệng chậu. Rồi hành giả 
chỉ nhìn vào nước mà không cần chú ý 
đến cái chậu, sau đó nhắm mắt lại và 
mường tượng đến tính chất của nước và 
niệm “nước, nước..”. Chẳng bao lâu sau, 
học tướng nước sẽ xuất hiện. Dựa trên 
tướng ấy, hành giả tu tập thiền biến xứ 
nước theo cùng phương pháp đã trình 
bày. 


. BIẾN XỨ LỬA 


Thắp lên một ngọn lửa rồi nhìn vào tâm 
điểm của ngọn lửa ấy. Không nên để ý 
đến khói và chất liệu đang cháy. Sau đó, 


68 


hành giả nhắm mắt lại với tâm ghi nhớ 
tướng lửa và niệm “lửa, lửa...”. 

Hành giả cũng có thể tưởng nhớ lại một 
ngọn lửa đã từng thấy và niệm “lửa, 
lửa...”. Khi định tướng xuất hiện, hành 
giả có thể tiếp tục tu tập để chứng đắc 
các tầng thiền. 


8. BIẾN XỨ GIÓ 
Hành giả đứng tại chỗ nào có gió đang 
thổi xúc chạm trên da mặt của mình, hãy 
bắt tướng gió ấy và niệm “gió, ø!ó...”. Hoặc 
hành giả hãy nhìn tướng gió thổi làm 
rung động cành lá cây và niệm “gió, ø1ó...” 
rồi phát triển định vào các tầng thiền. 


o. BIẾN XỨ ÁNH SÁNG 
Muốn tu tập biến xứ ánh sáng, hành giả 
phải đến một nơi nào có ánh sáng chiếu 


ó9 


đến. Ví dụ như một tia sáng mặt trời rọi 
qua khe cửa và tỏa sáng trên sàn nhà, 
trên tường vách; hoặc hành giả đến dưới 
một làm cây có những tia sáng xuyên 
qua các tán lá và tỏa chiếu trên mặt đất. 
Hành giả quan sát ánh sáng ấy và niệm 
“ánh sáng, ánh sáng..." cho đến khi học 
tướng xuất hiện. Sau đó, hành giả trở về 
tu tập cho đến khi chứng đắc các tầng 
thiền. 


1o. BIẾN XỨ HƯ KHÔNG 
Để tu tập biến xứ này, hành giả nên dùng 
một tờ giấy bìa, khoét một lỗ tròn trên tờ 
giấy, rồi đứng một nơi nào trống vắng để 
có thể nhìn lên bầu trời mà không bị che 
khuất bởi cây cối hay nhà cửa. Hành giả 
nhìn xuyên qua vòng tròn trên tờ bìa, 
nhìn vào giữa khoảng không trên trời và 


7O 


niệm “hử không, hư không..”. Khi định 
tướng hư không xuất hiện, hành giả trở 
về và tu tập cho đến khi chứng đắc các 
tầng thiền. 


Đến đây, hành giả đã tu tập xong với 1o 
biến xứ là đất, nước, lửa, gió, đen, vàng, đỏ, 
trắng, ánh sáng, hư không, và đã chứng đạt 
đến tứ thiền sắc giới với mỗi biến xứ. 
Công việc tiếp theo của hành giả là tu tập 
tứ thiền vô sắc giới. 


71 


TỨ THIỀN VÔ SẮC GIỚI 


1. KHÔNG VÔ BIÊN XỨ 


Để tu tập thiền không vô biên xứ, trước 
hết hành giả thiết lập lại tứ thiền biến xứ 
đất cho đến khi ánh sáng của định đã trở 
nên rực rỡ và tỏa chiếu. Rồi hành giả 
xuất khỏi tứ thiền, tác ý đến những bất 
lợi của sắc thân vật chất này như: Vì fa có 
sắc thân nên phải chịu đựng nhiều nỗi đau 
khổ như đói, khát, nóng, lạnh, chiến tranh 
bệnh tật, thiên tai, tai nạn,... Còn nếu không 
có sắc thân thì những nỗi thống khổ ấy không 
do đâu mà sinh khởi. Với mong muốn vượt 
qua sắc giới và chứng đạt trạng thái vô 
sắc giới nơi không còn hiện hữu sắc thân 


72 


vật chất, hành giả lại nhập vào tứ thiền 
biến xứ đất, rồi mở rộng ánh sáng vào vũ 
trụ vô biên, để tâm an trú trên khoảng 
hư không vô biên ấy và niệm “Hư không vô 
biên, hư không vô biên...”. Khi tâm đã vượt 
qua khỏi thiền sắc giới, một tốc hành ý 
môn hướng tâm khởi lên lấy hư không vô 
biên làm đối tượng; tiếp theo sau là các 
sát na tâm: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, 
chuyển tộc và an chỉ. Hành giả chứng đắc 
thiền hư không vô biên xứ, tầng thiền 
thứ nhất của thiền vô sắc giới. Hành giả 
cũng tu tập cho thuần thục với tầng 
thiền này trước khi tiến lên tầng thiền vô 
sắc giới thứ hai. 


73 


2. THỨC VÔ BIÊN XỨ 

Để tu tập thiền thức vô biên xứ, hành giả 
cũng thiết lập lại thiền biến xứ đất từ sơ 
thiền đến hư không vô biên xứ. Sau đó 
xuất khỏi tầng thiền, hành giả tác ý đến 
những bất lợi của thiền hư không vô biên 
xứ như sau: Tổng thiên này còn gần với tứ 
thiển sắc giới, vì vậy nó còn thô, chủa được an 
tịnh như thức vô biên xứ. Hành giả nhập lại 
thiền hư không vô biên xứ, để tâm ở đó 
và niệm “thức, thức...” hay “thức là vô biên, 
thức là vô biên...” cho đến khi một ý môn 
hướng tâm khởi lên lấy tâm của không vô 
biên xứ làm đối tượng. Sau đó là các sát 
na tâm: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, 
chuyển tộc và an chỉ. Hành giả hãy tu tập 
cho thuần thục với tầng thiền vô sắc giới 
thứ hai này. 


74 


3. VÔ SỞ HỮU XỨ 

Muốn tu tập thiền vô sở hữu xứ, hành giả 
thiết lập lại các tầng thiền cho đến thức 
vô biên xứ, sau đó xuất ra khỏi thiền và 
tác ý đến những bất lợi của thức vô biên 
xứ: Tầng thiển này còn gần với không vô biên 
xứ, nên nó còn thô chưa được an tịnh như vô sở 
h?iu xứ. Với mong muốn vượt qua thức vô 
biên xứ và chứng đạt vô sở hữu xứ, hành 
giả lại nhập vào thức vô biên xứ, rồi để 
tâm ở đó và niệm đến sự vắng mặt của 
không vô biên xứ: “không có øì, không có 
gì...” hoặc “vắng mặt, văng mặt...” cho đến 
khi một ý môn hướng tâm khởi lên lấy sự 
vắng mặt của hư không vô biên làm đối 
tượng. Tiếp theo là các sát na tâm: chuẩn 
bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc và an chỉ. 
Hành giả cũng tu tập cho thuần thục với 
tầng thiền này. 


75 


4. PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ 
Không có tưởng cũng chẳng phải là không có 
tưởng là tầng thiền vô sắc giới thứ tư. 
Muốn tu tập tầng thiền này, hành giả cần 
tác ý đến sự bất lợi của tửng như lời Đức 
Phật dạy: Tưởng như là hư ngụy, tưởng như 
ung nhọt, tưởng như cục bướu, tưởng như mũi 
tên, tiởng như bệnh hoạn, tưởng như vô 
dụng, tưởng như rỗng không,... Với mong 
muốn được thoát ra khỏi tưởng, hành 
giả nhập lại thiền vô sở hữu xứ, rồi để 
tâm ởánh sáng của vô sở hữu xứ và niệm 
rằng “An tịnh, an tịnh...” cho đến khi một ý 
môn hướng tâm khởi lên lấy cái không có 
tâm cũng chẳng phải không có tâm ấy 
làm đối tượng. Tiếp theo sau đó là các sát 
na tâm: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, 
chuyển tộc và an chỉ. hành giả cũng tu tập 


76 


cho thuần thục với tầng thiền vô sắc giới 
thứ tư này. 

Trong số 1o biến xứ đã tu tập, chỉ ngoại 
trừ biến xứ hư không là không cần tu tập 
tứ thiền vô sắc, còn với 9 biến xứ còn lại 
từ biến xứ đất đến biến xứ ánh sáng, 
hành giả hãy tu tập tứ thiền vô sắc với 
từng biến xứ một. 


7 


TU TẬP THIỀN BẢO HỘ 


Có bốn thiền bảo hộ mà hành giả cần 
phải tu tập, đó là: 
‹ _ Thiên tâm từ (bao gồm cả tâm bi, tâm hỷ và 
tâm x4); 

-_ Thiên quán bất tịnh; 
‹ _ Thiển niệm sự chất; 
‹_ Thiển niệm ân đúc Phật. 
Bốn thiền bảo hộ này sẽ giúp cho hành 
giả ngăn chặn được những pháp bất 
thiện khởi lên ở bên trong tâm, đồng 
thời cũng ngăn chặn cả những pháp bất 
thiện ở bên ngoài tác động, giúp cho 
hành giả giữ gìn được các tầng thiền đã 
chứng đắc. Vì vậy hành giả cần phải tu 
tập bốn thiền bảo hộ. 

78 


IL.LTHIỀN TÂM TỪ 


1. Phương pháp tu tập: 
Muốn tu tập thiền tâm từ, trước hết 
hành giả hãy nhập vào một tầng thiền đã 
chứng đắc, tốt nhất là với tứ thiền biến 
xứ trắng, cho đến khi tâm thiền trở nên 
nhu nhuyễn, thuần thục. Sau đó, hành 
giả hãy xuất ra khỏi tứ thiền. Dưới ánh 
sáng mạnh mẽ của định, hành giả hãy 
hướng tâm đến một người cùng phái mà 
mình tôn kính nhất, để hình ảnh người 
đó ở phía trước, cách chỗ ngồi của mình 
khoảng chừng 1,sm, rồi hãy tác ý đến 
những khía cạnh khả ái thân thương, 
đáng kính đáng mến của người đó và 
niệm rằng: 
- _ “Cầu mong cho người hiên thiện này thoát 
khỏi hiểm nguy”; 
‹ _ Cầu mong cho người hiền thiện này thoát 
79 


khỏi khổ thân”; 

‹ _ Cầu mong cho người hiền thiện này thoát 
khỏi khổ tâm”; 

‹_ Cầu mong cho người hiển thiện này được 
an vui hạnh phúc.” 

Hành giả hãy chọn một trong bốn câu đó 
để tu tập. Ví dụ như khi hành giả chọn 
câu: “Cẩu mong cho người hiển thiện này 
thoát khỏi hiểm nguy” thì hành giả hãy 
cảm nhận như người đó vừa mới thoát 
khỏi một sự nguy hiểm nào đó, và hãy 
giữ cho hình ảnh của người đó được rõ 
ràng. Nhờ năng lực trợ giúp của tầng 
thiền đi trước, không bao lâu hành giả sẽ 
đắc sơ thiền tâm từ. Sau khi tu tập thuần 
thục sơ thiền, hành giả hãy phát triển lên 
nhị thiền và tam thiền. Với đề mục thiền 
tâm từ, hành giả có thể chứng đắc được 
đến tam thiền. 


So 


Sau đó, hành giả lại lấy một người cùng 
phái khác mà mình tôn kính và cũng tu 
tập như vậy cho đến khi đạt đến tam 
thiền. Cứ như vậy, hành giả hãy tu tập 
thiền tâm từ cho tới người thứ 1o, là 
những người đáng tôn kính nhất. 

Sau khi đã tu tập thành công thiền tâm 
từ với 1o người đáng tôn kính rồi, hành 
giả tiếp tục lấy 1o người khác mà mình 
không thương cũng không ghét và tu tập với 
từng người một cho đến khi đạt đến tam 
thiền. 

Sau đó, hành giả lại lấy 1o người mà 
mình ghét nhất làm đề mục và tu tập tâm 
từ với từng người một cho đến khi chứng 
đắc tam thiền. 

Với một người lần đầu tiên thực hành 
thiền tâm từ, hành giả nên tránh lấy các 
đối tượng như một người khác phái với 


Ổ1 


mình, vì người khác phái có thể khuấy 
động đến tâm ái dục. Hành giả cũng 
không nên lấy một người thân trong 
huyết thống như cha mẹ, anh em vì sự lo 
lắng hay hân hoan thái quá khi thấy hình 
ảnh của người thân có thể sinh khởi, làm 
cho tâm bị dao động và không thể chứng 
thiền. Vì vậy trước hết, hành giả chi nên 
tu tập với những người mà mình tôn 
kính, rồi đến những người không 
thương không ghét. Khi năng lực tâm từ 
đã tăng trưởng và sung mãn, hành giả 
mới tu tập tâm từ đến những người đáng 
ghét nhất. Hãy gạt bỏ những tánh xấu ác 
của họ và cố gắng tưởng nhớ đến những 
đức tính tốt của họ thì hành giả sẽ chứng 
đắc được các tầng thiền. 


82 


2. Phá bỏ ranh giới: 

Khi đã tu tập tâm từ đến 1o người đáng 
kính, 1o người không thương không ghét 
và 1O người đáng ghét nhất với cả 4 câu: 

- _ “Cầu mong cho người hiên thiện này thoát 
khỏi hiểm nguy”; 

‹ _ Cầu mong cho người hiền thiện này thoát 
khỏi khổ thân”; 

‹ . Cầu mong cho người hiền thiện này thoát 
khỏi khổ tâm”; 

‹_ Cầu mong cho người hiển thiện này được 
an vui hạnh phúc.” 

Hành giả hãy tu tập để xóa bỏ ranh giới 
giữa những người thương kính, người 
không thương không ghét và người thù 
ghét như sau: 

Nhập vào một tầng thiền cho đến khi 
định lực sung mãn, rồi xuất ra khỏi tầng 
thiền và rải tâm từ đến chính mình trong 


83 


một vài giây như: “Cẩu mong cho tôi thoát 
khỏi hiểm nguy”. Mặc dù khi rải tâm từ 
đến mình, hành giả không thể đắc thiền; 
nhưng để đồng hóa giữa mình với người, 
hành giả nên làm như vậy. 

Sau đó, hành giả rải tâm từ đến một 
người tôn kính cho đến khi đắc tam 
thiền, rồi đến một người không thương 
không ghét và một người thù ghét và tất 
cả đều đắc đến tam thiền. 

Hành giả lại rải tâm từ đến chính bản 
thân mình, rồi lại lấy một người tôn kính 
thứ hai tu tập đến tam thiền và một 
người không thương không ghét thứ hai, 
một người thù ghét thứ hai... Hành giả tu 
tập như vậy cho đến người thứ mười của 
cả ba hạng người và với cả bốn câu rải 
tâm từ mà hành giả đã tu tập và tất cả 
đều đắc đến tam thiền. 


84 


Khi tu tập như vậy thì khoảng cách giữa 
mình với người, giữa người thương và 
người ghét được phá bỏ, mọi người đều 
bình đẳng như nhau. 


3. Mở rộng tâm từ: 

Sau khi đã tu tập phá bỏ ranh giới giữa 
mình với người, giữa người thương và 
người ghét rồi, hành giả cần mở rộng 
tâm từ đến tất cả những người xung 
quanh từ gần đến xa, cho đến tất cả 
những chúng sinh trong vũ trụ vô biên. 
Trước hết, hành giả hãy mở rộng tâm từ 
đến một nhóm người ở gần nhất nơi 
mình đang sống, như những người cùng 
trong tu viện hay những người hàng xóm 
láng giềng và cũng tu tập cho đến khi 
chứng đắc tam thiền với từng nhóm một 
và mỗi lần niệm một câu trong bốn câu 
SaU: 


65 


- _ “Cầu mong cho người hiên thiện này thoát 
khỏi hiểm nguy”; 

- _ “Cầu mong cho người hiên thiện này thoát 
khỏi khổ thân”; 

- - “Cầu mong cho người hiên thiện này thoát 
khỏi khổ tâm”; 

- _ “Cầu mong cho người hiển thiện này được 
an vui hạnh phúc.” 

Hành giả cứ mở rộng tâm từ như vậy từ 
làng này sang làng khác, dần dân phát 
triển xa đến mức có thể, không kể đó là 
người hay những chúng sinh khác. 


4. Mở rộng tâm từ theo mười phương hướng: 
Hành giả mở rộng ánh sáng về hướng 
đông, lấy một lượng lớn chúng sinh làm 
đối tượng và tu tập tâm từ cho đến tam 
thiền. Hành giả cũng làm như vậy với 
chín phương còn lại, mỗi lần 1o phương. 


8ó 


Khi đã thực hành thuần thục rồi, hành 
giả cũng có thể tu tập một lần với cả 1O 
phương. 


5s. Tu tập với mười hai phạm trù: 


Năm phạm trù hhông nêu rõ: 


Tất cả chúng sinh; 

Tất cả loài có hơi thở; 

Tất cả sinh vật; 

Tất cả mọi loài; 

Tất cả chúng sinh có sự sống. 


Bảy phạm trù có nêu rõ: 


Tất cả nữ nhân; 

Tất cả nam nhân; 

Tất cả Thánh nhân; 

Tất cả phàm nhân; 

Tất cả chư Thiên; 

Tất cả nhân loại; 

Tất cả chúng sinh ở cảnh giới thấp. 
87 


Hành giả hãy tu tập mỗi lần một phạm 
trù ở cả 1o phương hướng, và chứng đạt 
cho đến tam thiền. 


6. Lợi ích của việc tu tập tâm từ: 

Đức Phật dạy: Người tu tập từ tâm làm cho 
thuần thục, làm cho sung mãn, làm thành cỗ 
xe, làm thành căn cứ địa thì sẽ có 11 lợi ích 
như sau: 


Ngủ trong an lạc; 

Thức trong an lạc; 

Không thấy ác mộng; 

Được người kính mến; 

Được các hàng phi nhân kính mến; 
Được chư Thiên hộ trì; 

Lửa, chất độc, vũ khí không xâm hại 


được; 


Tâm dễ an tịnh; 
Gương mặt sáng sủa; 


88 


- _ Lúc lâm chung tâm không tán loạn 

‹ Đề mục thiển tâm từ có khả năng 
chứng đắc từ sơ thiền, nhị thiền đến tam 
thiền. Nếu chưa chứng quả A La Hán, thì 
bậc thiền sắc giới ấy có khả năng cho quả 
tái sinh về cõi Phạm Thiên. 


II. THIỀN TÂM BI 


Khi đã tu tập thành công với thiền tâm từ 
rồi thì việc tu tập với thiền tâm bị sẽ 
không còn khó khăn. 

Muốn tu tập thiền tâm bi, hành giả cần 
hướng tâm đến một chúng sinh đang 
phải chịu nỗi khổ đau. Dưới ánh sáng 
của định sau khi vừa xuất khỏi một tầng 
thiền, hành giả hãy hành thiền tâm từ 
đến một chúng sinh đang đau khổ đó 
cho đến khi đắc tam thiền. Hành giả 
xuất ra khỏi thiền tâm từ và tu tập thiền 


69 


tâm bi đến chúng sinh đang đau khổ đó 
với tác ý như sau: “Cầu mong cho người 
hiển thiện này thoát khỏi khổ đaư”. 

Lòng thương tưởng đến nỗi khổ đau mà 
chúng sinh đó đang phải gánh chịu, bi 
tâm sẽ sinh khởi. Hành giả tiếp tục tu 
tập cho đến khi chứng đắc sơ thiền. Tu 
tập thuần thục với sơ thiền ấy, rồi hành 
giả tiếp tục tu tập lên đến nhị thiền và 
tam thiền. 

Khi đã tu tập thành công đến một chúng 
sinh đang đau khổ rồi, hành giả hãy tu 
tập thiền tâm bị đến 1o người đáng kính, 
1o người không thương không ghét và 1o 
người đáng ghét, rồi phá bỏ ranh giới 
giữa ba hạng người ấy. Tiếp theo, hành 
giả cũng cần mở rộng tâm bi đến tất cả 
người xung quanh, từ gần đến xa cho 
đến khắp vũ trụ vô biên, không kể đó là 


9O 


người hay những chúng sinh khác trong 
1o phương hướng cùng với s phạm trù có 
nêu rõ và 7 phạm trù không nêu rõ, 
tương tự như đã tu tập với thiền tâm từ. 


ILIIIL THIỀN TÂM HỈ 


Trước hết, hành giả hãy hướng tâm đến 
một chúng sinh, đó là một người đã đạt 
được những thành công tốt đẹp. Sau khi 
xuất ra khỏi một tầng thiền rồi tu tập với 
người đó đến tam thiền tâm từ, tam 
thiền tâm bi, hành giả xuất ra khỏi tam 
thiền tâm bi và tu tập thiền tâm hỉ với tác 
ý như sau: “Cẩu mong cho người hiên thiện 
này hông phải xa lìa những thành công đã 
đạt được”. 

Do liên tục tác ý đến sự thành công của 
người đó, không bao lâu sau, hỉ tâm sẽ 
sinh khởi. Hành giả hãy tu tập thuần 


91 


thục với sơ thiền rồi lên nhị thiền và tam 
thiền. 

Sau đó, hành giả hãy tu tập tâm hỉ đến 1o 
người tôn kính, 1o người không thương 
không ghét và 1o người thù ghét. Sau khi 
đã phá bỏ ranh giới giữa ba hạng người 
này rồi, hành giả lại mở rộng tâm hi ấy ra 
1o phương hướng theo s phạm trù không 
nêu rõ, 7 phạm trù có nêu rõ, giống như 
đã tu tập với thiền tâm từ. 


I.IV. THIỀN TÂM XẢ 


Khi đã tu tập một cách có hệ thống đối 
với các thiền của tâm từ, tâm bi và tâm hi 
rồi, hành giả có thể tu tập để đạt đến tứ 
thiền tâm xả. Khi tâm đã an trú với sự 
định tính, sung mấn trên một tầng thiền 
thì hành giả xuất ra khỏi tầng thiền ấy. 
Dưới ánh sáng của định, hành giả hãy 


92 


hướng tâm đến một chúng sinh và tu tập 
để đạt đến tam thiền tâm từ, tam thiền 
tâm bi, tam thiền tâm hỉ. Sau đó xuất ra 
khỏi tam thiền tâm hỉ, hành giả tác ý đến 
những bất lợi của cả ba thiền từ, bi, hi; đó 
là: Các tầng thiển này còn sinh khởi các trạng 
thái tình cảm vui buồn khiến cho tâm dao 
động; nó chứa được an tịnh như tứ thiên tâm 
xã vì chúng sinh đêu là chủ nhân của nghiệp, 
là kẻ thừa tự của nghiệp; nghiệp là thai tạng, 
nghiệp là quyển thuộc... Với mong muốn 
vượt qua tam thiền và chứng đắc tứ thiền 
chi có xả với nhất tâm được an tịnh hơn, 
hành giả lại nhập vào tam thiền tâm từ, 
tam thiền tâm bi, tam thiền tâm hi, rồi 
xuất ra khỏi tam thiền tâm hi với tác ý 
loại bỏ thiền chỉ lạc, hướng lên tứ thiền 
chỉ có xả và nhất tâm. Hành giả niệm 


93 


rằng: “Con người hiển thiện này là kẻ thừa tự 
của nghiện mà vị đó đã tạo”. 

Nhờ năng lực hỗ trợ của tam thiền tâm 
từ, tam thiền tâm bi, tam thiền tâm hi, 
chẳng bao lâu sau, hành giả sẽ chứng đắc 
tứ thiền tâm xả. Hành giả hãy tu tập cho 
thuần thục với tầng thiền này. 

Sau đó, hành giả cũng lại tu tập thiền 
tâm xả đến 1o người đáng kính, 1o người 
không thương không ghét và 1o người 
đáng ghét, cùng với tất cả chúng sinh 
trong vũ trụ vô biên theo s phạm trù 
không nêu rõ và 7 phạm trù có nêu rõ, 
giống như đã tu tập với thiền tâm từ. 


94 


II.THIỀN QUẦN TỬ THỊ 


Vì mục đích đoạn trừ tham dục, thiền 
quán bất tịnh trên xác chết cần được tu 
tập. 

Trước hết, hành giả hãy xuất ra khỏi một 
tầng thiền. Dưới ánh sáng của định, 
hành giả hãy nhớ lại một xác chết của 
một người cùng phái với mình mà hành 
giả đã từng trông thấy. Một xác chết 
đang phân hủy có nhiều giòi bọ, có mùi 
hôi thối, trông càng ghê gớm thì càng 
tốt. 

Hình dung xác chết đó ở phía trước, cách 
hành giả chừng 1,sm và niệm “bất tịnh, 
bất tịnh...” hay “xác chết bất tịnh, xác chết bất 
tịnh...”. Chú tâm nhiều trên tính chất bất 
tịnh của tử thi, càng lúc nỗi kinh cảm về 
tính bất tịnh càng nổi bật và hình ảnh 
ghê rợn của xác chết càng hiện ra rõ hơn. 


95 


Với đề mục quán tử thi bất tịnh, hành giả 
có thể chứng đắc được đến sơ thiền. Sau 
đó, hành giả lại tu tập thiền quán bất 
tịnh này với một xác chết thứ hai, xác 
chết thứ ba, xác chết thứ tư... càng nhiều 
càng tốt. 


III.THIỀN NIỆM SỰ CHẾT 


Muốn giảm bớt sự tham ái, dính mắc vào 
sự sống với một tâm lý chủ quan cho 
rằng ta sẽ còn sống lâu dài thì sẽ sinh ra 
những dự trữ và tích lũy về vật chất và 
sinh ra sự giải đãi, lơ đãng đối với sự 
nghiệp giải thoát cũng do sự thiếu ý thức 
về cái chết. Muốn có được sự khẩn 
trương, gấp rút tu hành thì thiền niệm 
sự chết cần được tu tập. 

Trước hết, hành giả cũng nhập vào một 
tầng thiền, sau đó xuất ra khỏi tầng 


9ó 


thiền ấy. Hành giả lại tu tập thiền quán 
bất tịnh trên một tử thi cho đến khi đạt 
đến sơ thiền. Xuất ra khỏi sơ thiền tử thi, 
hành giả hướng tâm vào chính thân thể 
mình với tác ý rằng: “Chắc chắn ta cũng sẽ 
chết như xác chết này, mạng sống là không 
chắc chăn, còn cái chết là chắc chấn”. Rồi 
hành giả cứ niệm liên tục: “Chắc chắn ta sẽ 
chết, chắc chắn ta sẽ chết..” hoặc “Chất, 
chết...”. Cử niệm như vậy cho đến khi nỗi 
kinh cảm về cái chết sinh khởi, hành giả 
sẵn sàng buông bỏ sự sống này thì hành 
giả sẽ chứng đắc được định cận hành. Đó 
là mức định cao nhất của thiền niệm sự 
chết. 


97 


IV. THIỀN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT 

Thiền bảo hộ thứ tư là thiền niệm ân đức 
Phật. Khi niềm tin của hành giả bị lung 
lay thì niệm ân đức Phật sẽ giúp hành giả 
củng cố lại đức tin. Khi niềm tin được 
tăng trưởng thì sự tinh cần, tinh tấn cố 
gắng trong tu tập cũng được tăng trưởng 
theo. Vì vậy thiền niệm ân đức Phật cần 
được tu tập. 
Trước hết, hành giả hãy nhập vào một 
tầng thiền, sau đó xuất ra khỏi tầng 
thiền ấy. Dưới ánh sáng của định, hành 
giả hãy hướng tâm đến một hình tượng 
Đức Phật mà hành giả tôn kính nhất, để 
hình ảnh đó ở trước mặt và niệm đến 
chín ân đức Phật, mỗi lần niệm một ân. 


98 


1. Ứng Cúng: Araham. 

‹ Vì Đức Thế Tôn là Bậc đã đoạn trừ tất 
cả phiền não nên Ngài xứng đáng được 
cúng dường, Araham. 

‹ồ Vì giới định tuệ của Ngài không ai 
sánh bằng nên Ngài được các hàng Phạm 
Thiên, Chư Thiên và nhân loại vô cùng 
kính trọng, nên Đức Phật là Bậc xứng 
đáng được cúng dàng, Araham. 

‹ _ Vì Ngài đã nhổ tận gốc rễ của bánh xe 
duyên khởi mà bắt đầu là vô minh và 
tham ái, nên Đức Phật là Bậc xứng đáng 
được cúng dàng, Araham. 

„ _ Vì Ngài không bao giờ làm điều xấu 
ác bằng thân - khẩu - ý, dù ở nơi vắng vẻ, 
kín đáo nên Đức Phật là Bậc xứng đáng 
được cúng dàng, Araham. 

2. Chánh Biến Tri: Sammasambudho. 
Ngài là Bậc Toàn Tri Diệu Giác. 


99 


3. Minh Hạnh Túc: Vijjacaraqasampanno. 
Ngài có đầy đủ cả minh lẫn hạnh. 

4. Thiện Thệ: Sugato. 

Ngài chi nói những gì đem lại sự lợi ích 
và chân chính. 

s. Thể gian giải: Lokavidũ. 

Ngài hiểu rõ các pháp thế gian. 

6. Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu: 
Anutaro Purisadammasärathi. 

Ngài điều phục những kẻ đáng điều 
phục không ai sánh bằng. 

7. Thiên nhân sư: 
Satthadevamanussänam. 

Ngài là Bậc Thầy của loài trời và người. 
8. Phật: Buddho. 

Ngài là Bậc Giác Ngộ. 

o. Thế Tôn: Bhagavä. 


1OO 


Ngài là Bậc thừa hưởng may mắn nhất 
những nghiệp quả công đức đã làm 
trước đây. 

Hành giả tưởng nhớ đến hình ảnh của 
chư Phật và niệm một ân đức. Khi tâm đã 
an trú trên các ân đức thì hình ảnh của 
Đức Phật sẽ chìm đi. Lúc này, hành giả 
chỉ việc duy trì câu niệm. Hành giả cần 
niệm từng ân một, mỗi lần niệm một ân. 
Với phương pháp thiền niệm ân đức 
Phật, hành giả sẽ đạt đến định cận hành. 
vì là một người Phật tử nên khi chúng ta 
niệm Phật sẽ luôn có tâm hỉ khởi sinh. 
Như vậy, hành giả đã hành xong bốn 
thiền bảo hộ. Trước khi chuyển sang giai 
đoạn thực hành thiền quán, các thiền 
bảo hộ này sẽ giúp cho định của hành giả 
luôn được vững vàng để ngăn chặn các 


1OI 


tâm bất thiện khởi sinh, làm trở ngại cho 
việc tu tập của mình. 

Với một người có nhiều sân tâm thì việc 
an trú trong thiền tâm từ, sân tâm sẽ 
được chế ngự. Người có tâm não hại, ưa 
làm khổ người, hoặc người có nhiều ác ý 
thì bi tâm cần được tu tập. Với người có 
tâm ganh tị, tật đố thì hi tâm cần được tu 
tập. Với người có cả tâm tham ái lẫn sân 
hận thì xả tâm cần phải được tu tập. Với 
người có tâm tham dục thì thiền quán 
bất tịnh, bao gồm cả thiền quán bất tịnh 
trên xác chết và thiền quán bất tịnh trên 
32. thân phần cần được tu tập để đoạn trừ 
dục tham. Với người có đức tin mạnh thì 
thiền niệm ân đức Phật nên được tu tập. 
Ngoài ra, đối với người có nhiều suy nghĩ 
lan man thì thiền niệm hơi thở cần được 
tu tập. 


102 


